Nguyễn Tuấn Anh 1110004 

Câu khoảng cách trong đề thi THPTQG 

Câu khoảng cách của hình học không gian (thuần túy) trong đề thi THPTQG dù không là một câu khó 
nhưng để có thể nhìn được chân đường cao hoặc đoạn vuông góc chung đối với học sinh trung bình yếu 
không phải dễ. Bài viết mong muốn giúp các em tự tin hơn với câu này, dù là điểm 8,9,10 là khó lấy, nhưng 
điểm 7 với các em thì hoàn toàn có thể. (Bài viết có tham khảo nhiều nguồn khác nhau nên khó lòng trích 
dẫn các nguồn ở đây xin chân thành cám ơn các tác giả, các nguồn tài liệu đã tham khảo để viết bài này). 


I) Ý tưỏiig: Ta có một hình chóp: S.ABC việc tính thể tích của khối chóp 
này được thực hiện rất dễ dàng (đường cao hạ từ s xuống mặt đáy (ABC) ), 
ta cần tính khoảng cách từ c đến (SAB) tức tìm chiều cao CE . Vì thể của 
hình chóp là không thay đổi dù ta có xem điểm nào đó (S, A, B, C) là đỉnh 

Ẵ , , Ấ , 3V •> . , ■ , 

vì vậy nêu ta biêt diện tích ASAB thì khoảng cách cân tìm đó CE = ———. Có thê gọi là dùng thê tích 2 lân. 

sASAB 

Chú ý: Khi áp dụng phương pháp này ta cần nhớ công thức tính diện tích của tam giác: 

S MBC = yịp(p — ữ)ĩp — b)(p - c) với p là nửa chu vi và a,b,c là kích thước của 3 cạnh. 

II) Ví du minh hoai 

VD1: (A-2013) Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại A, ABC = 30°; SBC là tam giác đều 
cạnh a và mặt bên SBC vuông góc với mặt đáy. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách từ 
c đến ( SAB ). 



Lời giải 



1 













Nguyễn Tuấn Anh 1110004 


của khối chóp là: V s 


S.ABC 


_ 1 73 a 1 a a73 _ ứ 3 

- 3 ^2- '2 2 ^2” - 16 


Để tính khoảng cách từ c đến (SAB) ta cần tính diện tích À5A5. 


ỉ73 


Ta có = ?ị±SB = a;SA = sÍSẼ 2 + £A 2 = ữ 

2 


^7^ 


2 y 


+ 


ứ 


= a , Áp dụng công thức Heron ta được: 


S A5AB = p(p — SA)(p - SB)( p-AB ); 


ữ + ữ + 


<2 


s, 


p = 


739 

16 


-ữ 


3V a739 „ 

Vậy d(C;(SAB )) = □ 

^ASAB 13 

Nhận xét: Với cách tính trên khâu tính diện tích ta dùng máy tính hầu hết đều ra đẹp. So với cách tính 
bằng tọa độ hóa thì cách tình này đơn giản hơn rất nhiều về tính toán và trình bày chỉ khó ở khâu tính diện 
tích (nhưng máy tính đã đảm nhận), so với cách lùi về E để tính (đương nhiên phải kẻ thêm đường phụ ) với 
học sinh trung bình yếu có thể nói đây là lựa chọ tốt nhất. 

VD2: (B-2013) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, mặt bên SAB là tam giác 
đều và nằm trong mặt phang vuông góc với mặt đáy. Tính theo a thế tích khối chóp S.ABCD và khoảng 
cách từ A đến ( SCD ). 


Lời giải 


Gọi E là trung điểm của AB khi đó SE _L (ABC ), và SE = 


a73 

~Y~ 


Vì vậy thể tích khối chóp cần tính là V s ABCD 


1 aS 2 

—a 
3 2 




■ Ta cần tính khoảng cách từ A đến ( SCD ), ta quan sát khối chóp S.ACD có thể tích là 


_ 1 a73 1 2 _ u 3 73 

S.ACD--^-~ a 12 


VÌ vậy để tính được khoảng cách ta cần có diện tích của ASCD. 


2 




























Nguyễn Tuấn Anh 1110004 

Ta có CD - a;SD = sc - \ỈSE 2 + DE = SE 2 + DA + AE 2 = CI\Í2 , Áp dụng công thức Heron ta được: 


S ASCD = yịp(p- CD)(p - SD)(p - SC ); 


p = 


a 


+ 0.42. + Ũ\Í2 


V7 


■a 


Vì vậy d(a;(SCD)) = 


3K 4rn V2Ĩ 


S.ACD 

c _ _ 7 

^ ASCD ' 


-a 


□ 


VD3: (A-2014) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCDlà hình vuông cạnh a SD = ~~’ hình chiểu vuông 

góc của s lên mặt phang ( ABCD ) trùng với trung điếm của cạnh AB. Tính theo a thể tích khối chóp 
S.ABCD và khoảng cách từ A tới mặt phang ( SBD ). 

Lời giải 

■ Gọi E là trang điểm của AB khi đó SE _L (ABC) , dùng định lý Pitago ta tính được: SE = a. 

T ùđóV SABCD =ịa 3 



3 



















Nguyễn Tuấn Anh 1110004 

VD4: (B-2014) Cho khối lăng trụ ABC.A'B'C'có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của 
A' lên {ABC) là trung điếm của cạnh AB, góc giữa đường thắng A'Cvà mặt đáy bằng 60°. Tính theo a 
thể tích của khối lăng trụ ABC.A'B'C' và khoảng cách từ Bđển ( ACC' A ') 


Lời giải 


vì vậy A'E - tan60°CE 


V, 


ABC .A'B'C' 


3 a a 2 J 3 _ a 3 

T' 4 “ 8 



Gọi E là trung điểm AB , khi đó A'E JL {ABC ), 60° = (A'C\{ABCj) = ẤÃCẼ 


Ta có CE = —(đường cao trong tam giác đều) 


■ Ta cần tính khoảng cách từ B đến (ẨCC A') tức từ B đến {AA'C), ta quan sát khối chóp A'.ABC có thể 
tích là Vy ABC = vì vậy ta cần tìm diện tích A A' AC (để dùng thể tích 2 lần). 


Ta có AC = a; AA' = 




ayỊĨÕ CE 

2 cos 60° 


= ứV3 . Áp dụng công thức Heron ta được: 


5 m . ac = ylp(p-A'A)(p-A'CXp-AC)-, 


p = 


ayỉĩõ 

a H—_-h ứV 3 

2 


V39 


-a 


Vậy d(B,{ACC'A ')) = d[B\{A'AC)) = □ 

Qua bốn VD ta thấy được việc áp dụng cách 77zé tích 2 lần tỏ ra rất hiệu quả vì nó không cần suy nghĩ quá 
nhiều (vì vậy người viết không khuyến khích các bạn khá giỏi làm theo cách này trừ khi bí). Trước khi ta xét 
mức độ áp dụng của phương pháp với các đề thi thử năm nay (2015) cũng như các đề thi cũ, ta sẽ mở rộng 
cách làm phục vụ cho yêu cầu tính khoảng cách giữa hai đường chéo nhau khi mà đoạn vuông góc chung rất 
khó tìm. 


4 


























III) Các ví du khác ÓỊJ dung cách tính Thể tích 2 ịần: 


Nguyễn Tuấn Anh 1110004 


VD1: (A-2012) Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a hình chiếu vuông góc của s lên mặt 
phang (ABC) là điếm H thuộc AB sao cho HA = 2 HB. Góc giữa đường sc và mặt phang (ABC) bằng 

60°. Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABC và khoảng cách giữ hai đường thẳng SA và BC. 

Lời giải 


Ta có 60° = (scũÃBCỹị = SCH mà CH = ^ 


a 

6y 


V 


+ 


a 


V 2 y 


nên ta được SH = tan 60 °.CH = 


a 


V2Ĩ 


1“^ AA ,, 1. ,, T/ _ 1 « 2 V3 aV2Ĩ ữ 3 sỉĩ 

Do đó thê tích khôi chóp là: V s ABC = — .—ị —.—-— = — 7 ^— 



12 


■ Dựng hình bình hành ABCD (điều này cũng rất tự nhiên vì đây là cách tìm khoảng cách giữa hai đường 
chéo nhau), khi đó d(SA;BC) = d(B;(SAD)). Ta quan sát khối chóp S.ABD khối chóp này có thể tích bằng 

với thể tích của khối chóp S.ABC tức V s ABD = Cl ^ vì vậy để tính d(B\(SAD)) ta cần tính diện tích A SAD 


Ta có AD = a\SA = Vstf 2 + Atf 2 = ậ- , DH 2 = AD 2 + AH 2 - 2 ADAH cosl20° = do đó SD = 2 ^ a 

3 9 3 


Áp dụng công thức Heron ta được: S ÁSAD = s]p(p - SA)( p - SD)( p - AD ); 


p = 


2 ^/ĨÕa , 5 a 

Cl H-—-1— 

3 3 


Vó 


-a 


Vậy d(B;(SAD)) = 


3K 

S.ABD 

s 

u ASAD 


aV42 
8 


□ 


VD2: (D-2008) Cho lăng trụ đứng ABCA'B'C' có đáy là tam giác vuông, AB = BC = a, cạnh bên 
AA' = a\Ỉ2. Gọi M là trung điểm của BC. Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABCA'B'C' và khoảng 
cách giữa AM và B'C 


5 



























Lời giải 


Nguyền Tuấn Anh 1110004 


Theo giải thiết A ABC vuông cân tại B 


Ẵ s 1 1 , X- 1- r~ 1 2 V2 2 

vì vậy thê tích khôi lăng trụ là: V ABC A , B , C , =a\J2—a = ~^~ a ■ 


■ Gọi D là trung điêm BB ' khi đó 
d(AM;B'C ) = d(B'C;(ADM)) = d(C;(ADM)) = d(B;(ADM)). 



1 /7 íõ 1 ^ 3 Ị~rỹ 

Ta quan sát khối chóp D.ABM khối chóp này có thể tích là V DABM = ^7 vậy nên để tính 


3 2 2 2 24 


khoảng cách từ B đến ( ADM ) ta chỉ cần tính diện tích A ADM . 

ỉVỏ 




Ta có: AZ) = 


a 


2 2 


, 2 _ «vt> _ ir 

+ a - — - 7 — ;Z)M = 

2 


2 2 



ía'] 

«v3 1 2 

faì 

+ 

— 

— ‘ AM — . 1 ữ + 

— 


UJ 

2 V 



a 


V5 


Do đó diện tích S MMỬ = yỊp(p- ÃM )(p - MD)(p - i4D); 


aVỏ aV3 aV5 


VĨ4 


-ữ 


312 a\ỉĩ „ 

Vậy d(AM ;B'C) = d(B; (ADM )) = " DABM =^~ □ 

^AADM 7 

Nhận xét: Neu biết cách linh hoạt ở các phương pháp thì bài toán khoảng cách này trở nên khá dễ và có 
thế có nhiều lời giải hay! 

VD3: (THTT- 452) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Hình chiểu vuông góc 
của s lên mặt phang đáy là I thuộc AB sao cho BI = 2 AI. Góc giữa mặt bên ( SCD ) và mặt đáy bằng 

60°. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa AD và sc. 

Lời giải 

■ Gọi E G CD: CE = 2 ED , dễ dàng chứng minh được 60° = ((SCD);(ABCD)) = SEĨ từ đó ta tính được 


6 







































SI = tan 60 °.EI = ã\Í3 . Vì vậy thể tích V s ABCD = ^-a\Í3.a 2 = 


a 




Nguyễn Tuấn Anh 1110004 


■ Ta thấy AD / /BC vì vậy d(AD;SC) = d(AD;(SBC )) = d(D;(SBC )), 

ta quan sát khối chóp S.BCD có thể tích là V s BCD = y-.ữyj3.-— = — 9~— 

3 2 6 

vì vậy để tìm khoảng cách d(D;(SBC )) ta cần tìm diện tích A SBC . 

Ta có: BC = a;SB = ^Y^ +ịay/ 3) 2 = ^y^;SC = Vs/ 2 + Cfí 2 +ổ/ 2 = 



2VĨÕ- 


'ứ 


Do đó diện tích p - 6’ổ)( p - SC)( p - BC) \ 


aV3Ĩ 2VĨÕa 

ứ H-—-1-—- 


p = 


V3Ĩ 




Vậy d(AD;SC ) = d(D-(SBC)) = □ 

^ASBC ^ 1 

/F) ế/img Ĩ)humi 2 pháp vào các đề thi đề thi thử2015_: 

Chúng ta cần hoán triệt một tư tưởng sau: Khi tính diện tích của một tam giác (phục vụ cho cách tính 
thể tích 2 lần ) bài viết cổ gắng dùng đúng một công thức là Heron với mục tiêu giảm nhẹ các kiến thức cần 
nhớ nhất có thế (điều này là cần thiết với các em trung bình yếu). Vì vậy sẽ có những các tính nhanh hom khi 
tam giác đó đặc biệt (vuông, cân, đều...). Bạn đọc có thế tính theo nhiều hướng khác nhau nhưng đích đến 
cuối cùng là tròn điếm câu hình này! 

Bài tập 1: (Chuyên Nguyễn Quang Chiêu- Đồng Tháp) Cho hình chóp S.ABC có đấy ABC là tam giác 
vuông tại A, AB = 3a, BC = 5a; mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (ABC). Biết SA = 2\Í3a và 

SAC - 30 ơ . Tính theo a thế tích của khối chóp S.ABC và khoảng cách từ điếm A đến mặt phang (SBC). 


Lời giải 


7 
































Nguyễn Tuấn Anh 1110004 

■ Gọi E là chân đường vuông góc kẻ từ s xuống BC , dễ thấy SE _L (ABC). Do đó SE = SA. sin 30° = ứV3 



Bài tập 2: (Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quảng Nam) Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có 
AC = a\Ỉ3',BC -3a;ACB - 30°. Cạnh bên hợp với mặt đáy một góc 60°. Mặt phẳng (A'BC) _L (ABC). 
Điếm H e BC: BC = 3BH và mặt phang (A'AH) _L (ABC). Tính theo a thế tích khối lăng trụ 
ABC.A'B'C' và khoảng cách từ B đến (A'AC). 


Lời giải 


■ Ta có 


(A'AH) _L (ABC) 

< (A'BC) 1 (ABC) => A'H _L (ABC) khí đó góc giữa cạnh bên A'A và mặt đáy (ABC) 

(A'AH)n(A'BC) = A'H 


là 


A'AH tức A'AH =60° . 

Ta lại có: AH = 4cẼT 2 + CA 2 - 2CH.CAcos30 ỡ = a 
do đó A'H - AH. tan60° = aj 3 . Thể tích khối lăng trụ là: 

V A BC.A-B'C' = a ^>- ị~ 3a.\Í3a. sin 30° ì = 



8 





















■ Ta quan sát khối chóp A'ABC khối chóp này có thể tích là: V A , ABC 
khoảng cách từ B đến (A' AC) ta cần tìm diện tích của A A'AC. 


Nguyễn Tuấn Anh 

=ịv_^ 

2 r ABC.A'B'C' 4 


1110004 

vậy nên để tính 


Ta có: AC = aVã; A'A = A// „ = 2a; A’C = J(2a) 2 + (aVã) 2 =aV7 , diện tích AA'AC là: 

COSÓ0 > v 7 


= EkpTÃ r ÃKpTÃTxp 7 ÃC); 


p = 


a 


■\[ị + 2a + ũ\fĩ 


= ữ 2 V3 


Vậy d(B;(A'AC)) = =^ M£ =^ệ a □ 

^AA'AC 4 

Bài tập 3: (Chuyên ĐH Vinh lần 3) Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có đáy ABCDlà hình thoi cạnh a, 

BCD = 120"; A'A = . Hình chiểu vuông góc của A' lên mặt phang ( ABCD ) trùng với giao điểm của 

AC và BD. Tính theo a thể tích của khối hộp ABCD.A'B'C'D' và khoảng cách từ D' đến mặt phang 
(ABB'A r ). 


Lời giải 


■ Gọi E = AC n BD ; ta có A'EL(ABCD) và A'E = y[Ã r Ã 
là: V ABCDA , B , C , D , = A' eX.AC.BD = 2 ScX.c 1 .Sa = 3a 3 . 

■Tacó d(D(ABB'A')) = d (C; (ABB ' A ')) , 

ta quan sát khối chóp A'.ABC , khối chóp này có thể tích là: 

Vv.ABC = \VabCD.A'B’CD' = X Vd c ^ n tính diện tích M ' 

6 2 


2 - AE 2 = 2 V 3 a . Do đó thể tích của khối hộp 



Ta có: AỔ = a;A'A = -^-;A'ổ = VA'£ 2 + fí£ 2 = - _ 

2 2 


V5Ĩ 


, diện tích AA' AB là: 


9 



















Nguyễn Tuấn Anh 1110004 


S^AB = 4p(p-A'A)(p-A'B)(p-AB); 


p = 


la . ayỊ 51 

Cl H———I-—— 

2 2 


a 


VĨ95 


„._ _. . _ ,. _ .. 3V.. 4yỉỉ95a 

Vậy d ( D ( ABB ' A')) = d(C; ( ABB ' A')) - A ' ABC - 


^AA'AB ^ 


□ 


Bài tập 4: (Chuyên Lam Sơn) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật tâm I, có 
AB - a;BC = als . Gọi H là trung điểm của AI. Biết SH _L ( ABCD ) , tam giác ASAC vuông tại s . Tính 
theo a thế tích của khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ c đến (SBD ) . 


Lời giải 


■ Ta có SE - “7 AC = a 
2 


vì vậy SH - 




thể tích S.ABCD là V S ABCD 


1 aV3 rr cd 

— ’ a.ay 3 = — 

3 2 2 


Ta quan sát khối chóp S.BCD khối chóp này có thể tích là V s BCD = Tỵ s ABCD = vậy nên ta chỉ cần tính 


diện tích À SBD. 


Ta có: BD - 2 a;SB - 


sd = 4hd ĩ Tsh ĩ = 



do đó diện tích ASBD là: S ASBD = yjp( p - SB)(p - SD)(p - BD ); 


f alỏ alĩõ^ 

2$ H h 

p = — 


2 2 


V 


a 


[ 4Ĩ5 




Vậy d(C-,(SBD)) = =^^ = ^- 

*-*A SBD 


□ 


10 
















































Nguyễn Tuấn Anh 1110004 

Bài toán 5: (THTT-455) Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh a, hình chiếu vuông 
góc của A' lên mặt đáy (ABC) trùng với tâm o của À ABC, góc giữa (ABB' A') và mặt đáy bằng 60°. 
Tính theo a thế tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' và khoảng cách giữa hai đường thắng AB và CC'. 

Lời giải 

■ Gọi D;E lần lượt là trung điểm của AB\BC. Dễ thấy 60 ° =((ABB'A');(ABC)) = A'DO do đó 
A ' o = tan 60 °.DO - vậy nên thể tích của lăng trụ ABC.A 'B'C' là: 



cuối cùng của ta là tính được diện tích AA' AB. 


Ta có: AB = a\A'A = A'B = 'J-/ẽỡ l + ~ÃÕ 2 = nên diện tích AA'AB là: 


s 


A A'AB 


{ 




p = 


, ayỉ:21 , ứV2Ĩ ì 

ũ H--1-— 

6 6 

2 


a 2 S 

6 




J 


Vậy d(AB;CC') = d(C-,(A'AB)) = 


A 1 . Agc 

s 

Ư A A'AB 


3 a 

T 


□ 


Bài toán 6: (Chuyên Võ Nguyên Giáp ) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang cân (BC //AD) . 
Biết đường cao SH = a với H là trung điểm AD, AB - BC - CD - a; AD - 2 a. Tính theo a thế tích của 
khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thắng SB và AD. 

Lời giải 


11 


















Nguyễn Tuấn Anh 1110004 

Thể tích khối chóp S.ABCD là: V S ABCD = ịsH.S ABCD = ịa.^ệ-a 2 =^-a 3 


S.ABCD ^ ABCD ^ ^ 


■ Ta có d{SB;AD) = d{AD-(SBC)) = d(A;(SBC)), 
ta quan sát khối chóp S.ABC khối chóp này có thể tích là: 


„ _l_l aS „_a 3 S 

*S.ABC 3^*2* 2 a 12 


„ als. 



(đường cao hạ từ A xuống BC là — ), vậy nên ta chỉ cần tính diện tích của tam giác ASBC 


Ta có: BC = a;SC = SB = TbĨTTsH 2 = al 2 , do đó diện tích A SBC là: 


c 

U A SBC 


= y/p(p-SBXp-SCXp-BC); 


a + a41 +ứ\/2 


q\/7 

4 


Vậy d(SB-AD) = d(A-,(SBC))= ^^ = □ 

^ASBC ^ 

Kết luận: Còn rất rất nhiều nữa các đề thỉ thử và chính thức có thể giải bằng phương pháp này, thiết nghĩ 
có giải 1000 bài toán (cùng loại) cũng không bằng giải 10 bài nhưng mà nắm vững được phương pháp. 
Người viết mong rằng bạn đọc có thể sử dụng phương pháp đến mức điêu luyện để khỉ bí quá (không nhìn 
ra được chân đường cao hay đường phụ cần vẽ) có thế sử dụng. Phương pháp có một nhược điếm là tính 
toán rất nhiều (nhưng đó là nhiệm vụ của máy tính ©) dễ xảy ra sai so ảnh hưởng kết quả, vì vậy một lời 
khuyên cho phương pháp này là: Luyện tập phương pháp với khoảng 10 bài, khi tính toán thật tập trung và 
kiếm tra lại các phép toán 1 lần trước khỉ chấm bút hết. 

V) Bài tâj) đề nghỉ : 

1) (Chuyên Vĩnh Phúc) Cho hình chóp S.ABC có AB-AC ;BC = a\l?> BAC - 120°. Gọi I là trung 
điếm cạnh AB, hình chiếu của s lên mặt đáy là trung điếm H của Cỉ, góc giữa SA và mặt phang đáy là 
60°. Tính theo a thế tích khối chóp S.ABC và khoảng cách từ A đến (SBC) 


12 



















Nguyễn Tuấn Anh 1110004 


ĐS: V ,, 


S.ABC 


a 3 \Ỉ3 , 3\Ỉ3Ĩa 
;d =—— 
16 37 


2) (Đe minh họa của BGD &ĐT ) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuôn tại B, 
AC - 2a;ACB = 30°. Hình chiêu vuông góc H của đỉnh s xuông mặt (ABC) trùng với trung điếm của 
AC ; SH - aV 2. Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABC và khoảng cách từ điểm c đến ( SAB ). 


ĐS: V, 


S.ABC 


a 3 Vó 
= ———\d 
6 


2\Í66 

——ữ ■ 
11 


3) (Chuyên Hà Tĩnh) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a; tam giác ASAC 
vuông tại s và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, sc - a V3 . Tính theo a thể tích của khối chóp 
S.ABCD và khoảng cách từ B đến ( SAD ). 


ĐS: V ; 


S.ABCD 


a 3 V 3 , 2V2Ĩ 

— ——— Ị d — ——— Cỉ . 

3 7 


4) (Chuyên Nguyễn Quang Chiêu- Đồng Tháp lần 1) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh 
aj 3 ; BAD = 120° và cạnh bên SA _L ( ABCD ). Biết rằng số đo của góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và 
(ABCD) là 60°. Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa BD và sc. 


ĐS: V .; 


S.ABCD 


3yÍ3 3 , 3V7 

a \d = —a . 
4 14 


5) (Chuyên Hưng Yên) Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác cân, AB = AC = a , 
BAC - 120°. Mặt phăng ( AB'C ') tạo với đáy một góc 60°. Tính theo a thê tích của lăng trụ ABC.A' B' C' 
và khoảng cách từ đường thắng BC đến mặt phang (AB'C y ). 


ĐS •' V ABC.A'BT 


3 ữ 3 , aj 3 
= ——\d = ——— 
8 4 


6) (Chuyên Lê Hồng Phong) Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác cân tại c, cạnh 
AB = 6 a và góc ABC = 30°. Góc giữa mặt phăng (C'AB) và mặt đáy là 60°. Tính theo a thê tích của 
lăng trụ ABC.A'B'C' và khoảng cách giữa hai đường thắng B'C và AB. 


13 












Nguyễn Tuấn Anh 1110004 


ĐS:V Á , ca ,,. c .=9~Jỉa ì -,d=f. 

7) ( k2pi.net.vn lần 11) Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, 
A'C = aló;AC = 2 a. Gọi M là trung điểm của A'C' và I là tâm của mặt bên ABB'A' . Tính theo a thể 
tích của lăng trụ ABC.A'B'C' và khoảng cách giữa hai đường thắng IM và A'C. 

8) (B-2011) Cho hình lăng trụ ABCD.A'B'C'D' có đáy ABCD là hình chữ nhật, BA = a;AD = a\Ị .3 . Hình 
chiếu của A' lên mặt phăng ( ABCD) trùng với giao điểm của AC vàBD. Góc giữa hai mặt phang 
(ADD' A') và ( ABCD ) bằng 60°. Tính thế tích khối lăng trụ đã cho và khoảng cách từ điếm B' đến mặt 
phẳng(A'BD ) . 

_ 3ữ 3 , _ aV3 

V ABCD.A'B'C'D' — ~ ^ — ~z 

ĐS: 2 2 . 

9) (A-2011) Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân, AB = BC = 2 a . Hai mặt phang ( SAB) 
và ( SAC ) cùng vuông với mặt đáy (ABC) ; M là trung điếm của AB, mặt phang đi qua SM và song song 
với BC cắt AC tại N. Góc giữa (SBC) và (ABC) là 60°. Tính theo a thể tích của S.BCNM và khoảng 
cách giữa AB và SN. 

ĐS. Vỵ.BCNM sỈ3',d — ~ a. 

10) (Chuyên KHTN-ĐHKHTN) Cho lăng trụ đứng ABCD.A’B'C'D' có đáy là hình thoi cạnh a 

___ /2 _ JÃ 

BAD = 45", AA' = ———- ,0',0'lần lượt là tâm của ABCD và A'B'C'D'. Tính theo a 

2 

a) Thể tích của khối lăng trụ ABCD.A'B'C'D' 

b) Khoảng cách từ c đến (A'BD) và khoảng cách giữa hai đường thắng AO' và B'0. 

ĐS:V m , c , D . = AỄIÃ ■d(C-,(A'BD))=^l-,d(A0\B'0) = ị^-_ 

Cần cù bù thông minh © 



14 












